CHƯƠNG IX 

ĐỊNH: CÁC PHẠM TRÚ 

(Brahmavihãra-niddesa) 




I. TỪ ( mettã) 


Tổng, quát : 

a. Khởi tâm cho sự tu tập tâm từ 

b. Xua tan tâm hận 

c. Phá vỡ rào ngăn 

d. Kinh văn và luận giải 

e. Ba loại biến mãn 

f. 11 lợi ích của từ tâm giải thoát 








a. Khởi tôm cho sự tu tập tôm từ 


1) Quán sự nguy hiểm của sân và lợi ích của 

nhẫn # 

2) Các đối tượng cần tránh lúc đầu «=> 

3) Trình tự các đối tượng trải tâm từ # 




b. Xua tan tâm hận 

m 


1) Nhập thiền quán từ tâm để đối trị tâm hận. 

2) Hành trì lời dạy với ví dụ cái cưa. 

3) Nhớ lại những ưu điểm của người kia. 

4) Tự trách bản thân mình. 

5) Xét thấy sân hận là ác nghiệp. 

6) Quán sát các hạnh của Thế Tôn khi còn làm Bồ-tát. 

7) Quán người kia là quyến thuộc của nhiều đời. 

8) Quán 11 lợi ích của tâm từi 

9) Phân tích cái gọi 'tự ngã' của đối tượng tức giận. 

10) Tạo cách hành xử thân mật với người kia. 




c. Phá vỡ rào ngân 


1) Bình đẳng đối với bốn hạng người: 

• Khi hiềm hận đối với kẻ thù nghịch đã lắng xuống, hành giả lại 
có thể trải tâm từ đến người ấy, cũng như đến một người 
thân, người rất thân và người dưng. Rồi hành giả nên phá 
vỡ những rào ngăn bằng sự tập luyện tâm từ nhiêu lần, thành 
tựu tính bình đẳng đối với cả bốn người: bản thân, người 
thân, người dưng và kẻ thù. 

2) Đắc định và các thiền chứng: 

• Với sự phá vỡ rào ngăn, tướng và cận hành định khởi lên. Khi 
phá vỡ rào ngăn đã đạt kết quả, hành giả đắc sơ thiền. Do tu 
tập, đào luyện, làm cho sung mãn tướng ấy, hành giả tuần tự 
đắc nhị và tam thiền trong hệ thống bốn thiềm 







d. Kinh vân và Luận giải: 

1) Kinh vần: 

❖ Chính nhờ những thiền khởi từ sơ thiền mà vị tỷ- 
kheo ấy "An trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, trên, dưới, 
bốn bên; cùng khắp thế giới bình đẳng, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, chan chứa, cao cả, 
vô biên, không hận, không não" (D ị.,250). 

• Vì tính cách rộng rãi này chỉ phát sinh ở nơi người 
tâm đã đắc định sơ thiền và các thiền còn lại. 

2) Luận giảh 








e. Ba loại biến mdn 


1) Biến mãn không giới hạn với 5 cách: 

2) Biến mẫn theo từng bộ loại với 7 cách^o 

3) Biến mẫn từng phương hướng với 10 cách:i=> 






/. 11 lợi ích của từ tâm giải thoát 

1) Ngủ trong an lạc 

2) Thức trong an lạc 

3) Không chiêm bao ác mộng 

4) Được loài người yêu mến 

5) Được phi nhân yêu mến 

6) Được chư thiên hộ trì 

7) Lửa, chốt độc và khí giới không thể làm họi 

8) Tâm dễ tập trung 

9) Vẻ một khinh an 

10) Chết không tán loợn 

11) Được quả vị tốt đẹp. 






II. BI ( karunã ) 


Tổng quát : 

a. Khởi tâm cho sự tu tập tâm bi 

b. Đối tượng nên tránh lúc đầu khởi tâm 

c. Khởi tâm bi theo thứ tự hạng người: 

1) Khởi tâm bi đối với người bốt hạnh 

2) Với 4 họng người: ác, thân, dưng, và 
kẻ thừ 

3) Phá rào ngân giữơ 4 họng người 

d. Biến mằn và lợi ích tâm bi 








Ila. Khởi tâm cho sự tu tập tâm bi 


• Một người muổn tu tập tâm bi, cần 
phải khởi đầu bằng sự quán sát nguy 
hiểm trong sự thiếu tâm bi và lợi ích 
của tâm bi. 









Ilb. Đối tượng nên tránh lúc đâu khởi tâm 

• Lúc mới khởi sự quán sát như vậy, hành giả không 
nên hướng tâm đến: 

1) Người thân, bởi vì người thân thì chỉ giữ nguyên địa vị 
một người thân, 

2) Người bạn rốt thân chỉ giữ nguyên địa vị một người 
bạn rất thân, 

3) Người dưng vẫn chỉ nguyên vẹn là một người dưng, 

4) Một người khó ưa cũng chỉ vẫn là một kẻ khó ưa, và 

5) Một người thù thì chỉ vẫn là một kẻ thù. 

Một người đà chết và một người khác phái cũng 
không phải là lĩnh vực cho việc tu tập ban sơ này. 









//c. Khởi tâm bi theo thứ tự hạng người 


1) Khởi tâm bi đối với người bất hạnh ^ 

2) Với 4 hạng người: ác, thân, dưng, vờ 
kẻ thừ => 

3) Phá rào ngan giữa 4 hạng người ^ 







Ilcl. Khởi tâm bi đối với người bốt hạnh 


□ cũng như vị ấy sẽ cảm thấy thương xót khi nhìn một 
người thiếu may mắn, bất hạnh, cũng thế, vị ấy biến mãn 
tat cả chúng sanh với tâm bi. 

□ Bởi thế trước hết, khi thấy một người khốn nạn, không 
may, bất hạnh, đáng thương xót về mọi phương diện, 
người không đẹp mắt, bị dồn đến tình trạng khốn khổ tột 
cung, tay và chân cụt hết, ngôi trong chỗ danh cho người 
tàn tật, với một cái ổ để trước mặt, một bây ruồi lằng uà 
lên từ taỵ chân anh ta, và thấy anh ta đang rên siết, thì 
tâm bi man nên khởi lên đối với nạn nhân như sau: "Khổ 
thay vị chúng sanh này, mong sao vị ấy có thể thoát khỏi 
đau khổ này." 

□ Nhưng nếu hành giả không gặp một người như thế, thì 
hành giả có thể khởi bi tâm với một người làm ác, mặc 
dù người ấy đang sung sướng, bằng cach so sánh y với 
với mọt người sắp bị hanh hình. 







Ilc2. Khởi tâm bi đối với 4 hạng người 


• Một tỷ-kheo lấy tâm bi làm đối tượng thì nên khởi bi 
tâm đối với một kẻ lồm ác (1), dù là nó đang hạnh 
phúc: "Mặc dù kẻ khốn nạn này hiện giờ đang hạnh 
phúc, vui vẻ hưởng thụ tài sản, nhưng vì y không làm 
được một thiện hành nào về thân, ngữ, ý trong hiện 
tại, y sẽ đi đến cái khổ không nói được ở trong các 
đọa xứ." 

• Sau khi đã khởi bi tâm đối với người ấy như trên, kế 
đó hành giả nên khởi bi tâm đối với một người thôn 
(2), rồi đối với một người dửng dưng (3), và đến một 
kẻ thù (4), tuần tự theo cách ấy. 







Ilc3. Phá rào ngân giữa 4 hạng người 

• Khi một người đã làm những hành vi thiện, và thiền giả 
thấy hay nghe người ấy đã bị rơi vào một trong những loại 
phá sản, khởi đầu là phá sản về sức khoẻ, quyến thuộc, tài 
sản.... người ấy đáng gợi lòng bi mẫn của thiền giả. 

• Nhưng dù không bị bất cứ sự phá sản nào trong loại trên, 
thì người ấy vẫn được xót thương như sau: "Thật sự người 
ấy bất hạnh, vì không thoát khỏi khổ luân hồi." 

• Và theo cách đã trình bày, hành giả nên phá vỡ những rào 
ngăn giữa bốn hạng người: (1) bản thân, (2) người thôn, 
(3) người dửng dưng và (4) kẻ thù. Tu tập đào luyện tướng 
bi ấy, làm cho nó sung mãn, hành giả nên tăng cường định 
bằng tam thiền và tứ thiền theo cách đã nói trong phần Từ. 








d. Biến mãn và lợi ích tâm bi 


• Sự biến mãn một cách quảng đại là biến 
mãn không phân biệt các loài theo năm 
cách, biến mãn có phân loài theo bảy 
cách, và sự biến mãn về phương sờ theo 
mười cách, và những lợi lạc như ngủ yên 
v.v... cần được hiểu ở đây theo cách đã 
nói trong phần tu tập Từ. 












III. HỶ imuditã) 


Tổng quát : 

a. Đối tượng nên tránh khi mới tu tập 

tâm hy 

b. Đối tượng khởi tâm cho sự tu tập 

c. Xua tan tâm sân hận 

d. Phá rào ngan giữa 4 hạng người 

e. Biến mãn hỷ tâm vồ lợi ích. 








Illa. Đôi tượng nên tránh khi mới tu tâm hỷ 


Một người khởi sự tu tập tâm hỷ không 
nên bắt đầu với người thân và ba hạng 
kia, vì một người thân không phải là nhân 
gần của hỷ chỉ vì sự thân mến, còn nói chi 
đến người dưng và kẻ thù. 

Người khác phái và người đã chết cũng 
không thuộc lĩnh vực quán hỷ tâm. 











IIIb. ĐỐI tượng khởi tôm cho sự tu tập 

• Người bạn vui tính: Người bạn rất thân vui tính nên là 
nhân gần cho hỷ, là đối tượng đầu tiên để biến mãn 
tâm hỷ. 

• Người thân được hạnh phúc: Người thân được hạnh 
phúc, vui vẻ, hài lòng, thì hỷ có thể được khởi lên: 
"Thật vui, thật tốt, thật tuyệt!". 

• Người thân bất hạnh có quá khứ hạnh phúc: Hỷ vẫn 

có thể được khởi lên bằng cách nhớ lại hạnh phúc đã 
qua của người ấy. 

• Người dưng và rồi kẻ thù: Sau khi khởi tâm hỷ đối với 
một người thân, hành giả có thể hướng tâm ấy tuần tự 
đến người dửng dưng, rồi đến người thù. 








Illc. Xua tan tôm sân hận 


• Nhưng nếu niềm hận vẫn khởi lên 
nơi hành giả khi nhớ đến kẻ thù, thì 
nên làm nó lắng xuống theo cách đã 
nói trong phần quán Từ tâm (đ. 14- 
39). 









Illd. Phá rào ngân giữa 4 hạng người 


• Hành giả nên phá rào ngăn bằng tâm bình 
đẳng trải khắp cả bốn người, nghĩa là ba người 
trên đây và chính mình. 

• Bằng cách tu tập, đào luyện tướng ấy, thường 
xuyên luyện tập nó, hành giả tăng cường định 
cho đến tam thiền, tứ thiền như đã tả dưới đề 
mục Từ. 











Ille. Biến mãn hỷ tâm vồ lợi ích 


• Kế tiếp, tính cách quảng đại, tức sự biến 
mãn hỷ tâm không phân loài trong năm 
cách, có phân loài theo bảy cách, và sự 
biến mãn có tính cách phương sở theo 
mười cách, cùng với những lợi ích "ngủ 
yên"v.v. cần được hiểu tương tự như đã 
nói trong phần quán tâm từ. 











IV. XẢ (upekkhã) 


Tổng quát : 

a. Đắc xỏ cho sự tu tập tâm xỏ 

b. Khởi tâm tu tập xả 

c. Đắc tứ thiền 

d. Biến mân và lợi ích 








IVa. Đắc xỏ cho sự tu tập tâm xổ 

Một người muốn tu tâm xả cân phải: 

— Đắc tam thiền hay tứ thiền về quán tâm từ, bi, 

hỷ. 

— Ra khỏi tam thiền [trong tứ thiền] sau khi đã 
quen thuộc với thiền này. 

— Cần thấy rõ sự nguy hiểm trong ba phạm trú 
trước, vì chúng liên kết với sự chú ý vào hạnh 
phúc của chúng sanh khi nghĩ: "Mong rằng 
chúng được hạnh phúc", vì chúng gần gũi với ưa 
và ghét, và vì sự liên kết với hoan hỷ trong ba 
thiền đầu là thô. 





IVb. Khời tôm tu tập xả 

— Hành giả cần thấy sự lợi lạc trong xả, vì nó an bình. 

— Hành giả khởi tâm xả bằng cách nhìn một người không 
thân không thù với xả. 

— Với xả, nhìn một người thân, v.v. vì như Luận nói: "Cũng 
như vị ấy cảm thấy bình thường (xả) khi trông thấy một 
người không thương không ghét, cũng vậy, vị ấy biến 
mãn tất cả chúng sanh với tâm xả" (Vbh. 275). 

— Hành giả nên khơi dậy tâm xả đối với người dưng theo 
cách đã nói. 

— Qua người dưng ấy, hành giả phá rào ngăn trong mỗi 
trường hợp giữa ba hạng người là người thân, người bạn 
tốt và kẻ thù, rồi cuối cùng là chính bản thân. 

— Và hành giả nên tu tập tướng ấy, đào luyện, làm cho 
sung mãn. 




ỈVc. Đắc tứ thiền 


• Khi hành giả tu tập, đào luyện, làm cho sung mãn 
tướng ấy, tứ thiền khởi lên nơi hành giả theo cách đã 
nói trong phần kasina đất. 

• Nhưng khi ấy thì sao? Tứ thiền có khởi lên nơi một 
người đã đắc tam thiền về kasina đất không? 

• Trả lời là không. Tại sao? Vì đối tượng không giống 
nhau. Nó chỉ khởi lên nơi một người mà tâm thiền đã 
đắc với pháp quán từ, bi, hỷ, bởi vì đối tượng tương 

tự. 




IVd. Biến mân và lợi ích 

m 


• Nhưng tính cách quảng đại và lợi lạc 
cần được hiểu theo cách đã nói trong 
phần quán tâm từ. 




4 PHẠM TRÚ THÍCH NGHĨA 


Muc tổng quát : 

1) Ý nghĩa 

2) Đặc tính, v.v... 

3) Mục õích của bốn phạm trú 

4) Những kẻ thù gần và xa 

5) Chạng ỗôu, chặng giữa, chặng cuối 

6) Thứ tự trái rộng 

7) Kết quả 

8Ị Bốn câu hỏi 

9) Phát sinh tam thiên và tứ thiên 

10) Giới hạn cao nhất của mỗi phạm trú 

11) Viên mãn 4 Phạm trú với 10 ba-la-mật 









1) Ý nghĩa 


• TỪ: Tan ra (mejjati) nên gọi từ (mettã), có nghĩa là nó có năng lực 
hòa tan (siniyhati). Lại nữa, nó phát sinh đối với một người 
bạn (mitta), hoặc là lối xử sự đối với một người bạn, nên gọi là từ 
(mettã). 

• BI: Khi có sự đau khổ nơi những người khác, nó làm cho trái tim 
người hiền thiện xúc động, nên đó là bi (karunã). Hoặc, nó đánh bạt 
(kinãti) nỗi đau khổ của người khác, tấn công và tiêu hủy nó, nên 
gọi là bi. Hoặc nó rải (kiriyati) trên những người đau khổ, trải đến 
chúng bằng sự biến mãn nên gọi là bi (karunã). 

• HỶ: Những người có được tâm trạng này thì vui vẻ (modanti), hoặc 
chính nó là vui (modati), sự vui vẻ (modana) gọi là hỷ (muditã). 

• XẢ: Tâm này nhìn (upekkhati) một cách thản nhiên, từ bỏ những sự 
bận tâm như: "Mong rằng chúng thoát khỏi hận thù", nhờ có tính 
bình đẳng, gọi là xả (upekkhỡ). 










2) Đặc tỉnh, nhiệm vụ, tướng, nhân gần 


• TỪ: Đặc tính là đem lại sự an lạc. Nhiệm vụ là thích an lạc. Tướng biểu hiện 
bằng sự xóa bỏ ưu phiền. Nhân gần là sự thấy khía cạnh đáng yêu ờ trong 
chúng sinh. Thành công là làm cho ác tâm (sân) lắng dịu, và thất bại là phát 
sinh lòng yêu ích kỷ, vị ngã. 

• BI: Đặc tính là đem lại sự giảm khổ. Nhiệm vụ là không chịu được nỗi khổ của 
người khác. Tướng biểu hiện bằng sự không tàn bạo. Nhân gần là thấy sự 
khốn đốn nơi những người ngập tràn nỗi thống khổ. Tihành công là làm cho sự 
tàn bạo hạ xuống, và thất bại là làm phát sinh buồn khổ. 

• HỶ: Đặc tính là vui mừng trước sự thành công của người khác. Nhiệm vụ là 
không ganh tị. Tướng biểu hiện bằng sự từ bỏ nỗi chán ghét. Nhân gần là sự 
trông thấy thành công của người. Thành công là làm cho sự chán ghét tiêu tan, 
và thất bại là làm phát sinh sự vui nhộn. 

• XẢ: Đọc tính là phát triển tính thản nhiên đối với hữu tình. Nhiệm vụ là thấy sự 
bình đẳng trong chúng sinh. Tướng biểu hiện là sự bặt dứt thân thù. Nhân gần 
là thấy rõ chủ nhân của nghiệp. Tâm xả này thành công khi nó làm cho ghét và 
ưa lắng xuống, thất bại khi nó phát sinh sự bình thản của vô trí, mà chính là cái 
thờ ơ do ngu si của phàm phu có căn để là đời sống tại gia. 







3) Mục đích của bốn Phạm trú 

• 97. Mục đích tổng quát của bốn phạm trú này là sự 
an lạc của tuệ giác và một hình thức tái sinh tốt đẹp 
trong tương lai. Mục đích riêng biệt của từng phạm 
trú là: (theo thứ tự) từ bỏ sân v.v. Vì ở đây, Từ có mục 
đích là dẹp tâm sân, Bi ngăn tâm tàn ác, Hỷ trừ tâm 
chán ghét, xả trừ tâm hận và tham. Vì kinh dạy: "Này 
chư hiền, đây là lối thoát khỏi sân, đó là từ tâm giải 
thoát... Đây là lối thoát khỏi tàn hại tâm, tức bi tâm 
giải thoát... Đây là lối thoát khỏi chán ghét, này chư 
hiền, đó là hỷ tâm giải thoát. Đây là lối thoát khỏi 
tham, này chư hiền, đó là xả tâm giải thoát." (D. 
iii,248). 









4) Những kẻ thù gần và xa 


1) Kẻ thù của phạm trú từ: Phạm trú từ có tham là kẻ thù gần, vì cả 
tham lẫn từ có chung đặc điểm là chỉ thấy những cái tốt, bởi từ cần 
được phòng vệ kỹ khỏi tham. Và sân là kẻ thù xa của từ. 

2) Kẻ thù của phạm trú bi: Bi có kẻ thù gần là nỗi buồn liên hệ tại gia, 

vì cả hai có chung một điểm là thấy nỗi khổ. Và sự tàn bạo là kẻ thù 
xa của nó, bởi bi cần được tu tập tránh xa nguy cơ tàn bạo. 

3) Kẻ thù của phạm trú hỷ: Hỷ có niềm vui liên hệ tại gia là kẻ thù 

gần, vì cả hai đều chung đặc tính là thấy sự thành công. Và sự thù 
ghét tương tự với hỷ chính là kẻ thù xa của nó, bởi hỷ cần phải 
được tu tập không có mặt của nguy cơ thù ghét. 

4) Kẻ thù của phạm trú xả: xả có xả do vô trí liên hệ đến đời sống tại 

gia là kẻ thù gần, vì cả hai đều có chung một đặc tính là không biết 
đến xấu tốt. Và tham cùng ghét là kẻ thù xa của nó, bởi xả cần 
được tu tập không có nguy cơ ưa ghét. 
















5) Chặng đâu , chặng giữa , chặng cuối 

> Sự hăng hái muốn thực hành là chặng 
đầu của tất cả mọi sự nói trên. 

> Sự trừ khử các triền cái v.v. là chặng 
giữa. 

> Định là chặng cuối. 

Đối tượng của chúng là một hay nhiều 
chúng sinh kể như một đối tượng tâm 

pháp. 








6) Thứ tự trải rộng 

Sự mở rộng đối tượng bắt đầu ở cận hành định hay an chỉ định. 

Đây là thứ tự mở rộng: 

— Trước tiên hãy định giới hạn một nhà và tập trải tâm từ đến 
tất cả những người ở trong nhà ấy, theo cách khởi đâu là: 
"Trong nhà này (trú xứ này), mong rằng tất cả chúng sinh 
thoát khỏi thù hận". 

— Khi tâm đã được nhu nhuyễn dễ sử dụng đối với nhà ấy, 
hành giả có thể giới hạn đến hai nhà, kế tiếp lần lượt đến 
ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười nhà, một con 
đường, nửa khu làng, toàn làng, một vùng, một xứ xở, một 
phương và như vậy leo lên cho đến một thế giới, hay ngoài 
phạm vi ấy nữa, trải tâm từ đến những chúng sanh trong 
những phạm vi như thế. Cũng vậy với bi v.v. Đây là thứ tự 
trong sự mở rộng. 






7) Kết quá của pháp tu 


• Như các vô sắc là kết quả của thiền quán về 
các biến xứ (kơsinơ); phi tưởng phi phi tưởng 
xứ là kết quả của định; sự đắc quả là kết quả 
của tuệ; và sựđợt tịch diệt là kết quả của định 

• ĩ 9 9 9 9 I • 

và tuệ. 

• Cũng vậy, phạm trú xả là kết quả của ba phạm 
trú từ, bi, hỷ, cũng như không thể phát triển 
tứ thiền trong những phạm trú này nếu chưa 
tu tập tam thiền về chúng. 






8) Bốn câu hỏi 

• Tại sao gọi là bốn phạm trú? Có thể trả lời: Phạm trú ở đây cần được hiểu là tốt 
nhất, vô cấu. Cũng như những vị trời Phạm thiên trú với tâm vô nhiễm, thiền giả 
liên hệ đến những trú này cũng an trú ngang hàng với Phạm thiên. Do đó, chúng 
được gọi là phạm trú theo nghĩa "tốt nhất" và "vô nhiễm". 

• Tại sao chỉ có bốn? Vì Từ là phương pháp đưa đến thanh tịnh đối với một người 
nhiều sân (ác ý), Bi dành cho người nhiều tàn bạo, Hỷ cho người nhiều chán ghét, 
bực dọc, Xả cho người nhiều tham dục. Lại nữa, sự lưu tâm đến chúng sanh chỉ có 
bốn mặt: đem lại an lạc (từ), tẩy trừ đau khổ (bi), vui trước sự thành công của 
chúng (hỷ), và không bận tâm, vô tư (xả). 

• Thứ tự của bốn phạm trú? Một người muốn tu tập bốn phạm trú nên thực hành 

trước tiên là tìm an lạc cho chúng sinh, vì từ chính là đặc điểm tâm cầu an lạc; kế 

đó, khi thấy, nghe, hay đoán những kẻ mình cầu an lạc đang bị đau khổ, phạm trú 

nên thực hành là tẩy trừ đau khổ, và bi có đặc tính ấy. Khi thấy sự thành công và sự 

hết khổ nơi những người mình cầu cho an lạc và thoát khổ, thì phạm trú nên được 

thực hành là hỷ. Nhưng sau đó thì không còn gì phải làm, bởi thế phạm trú cần 

được thực hành là xả. Do vậy mà thứ tự của bốn phạm trú cần được đặc theo thứ 
• • • / • 1 « • • 

tự: từ, bi, hỷ, và xả. 

• Tại sao được gọi là vô lượng? Tất cả bốn, tuy nhiên, phát sinh với một phạm vi vô 
lượng, vì phạm vi của chúng là vô lượng chúng sinh. 












9) Phát sinh tam thiền và tứ thiền 


• Mặc dù chúng có một đặc tính duy nhất là có một phạm vi vô 
lượng, song ba phạm trú đầu chỉ thuộc thiền ba bậc (trong 
bốn thiền) và thiền bốn bậc (trong hệ thống năm thiền). Tại 
sao? Vì chúng không rời khỏi Hỷ, vì chúng là sự thoát khỏi ác ý 
(sân)... vốn được phát sinh bởi đau khổ. 

• Nhưng Xả thì thuộc vào thiền duy nhất còn lại. Tại sao? Vì nó 
liên hệ đến cảm thọ xả. Vì phạm trú xả phát sinh trong khía 
cạnh bình thản đối với chúng sinh, thì không hiện hữu biệt lập 
với cảm thọ xả, tức không khổ không lạc. 

• Từ đó, cần được hiểu rằng ba phạm trú từ, bi, hỉ chỉ có ba 
thiền đâu, và xả chỉ có tứ thiền duy nhất còn lại. Và chúng 
cũng được giải thích tương tợ trong Abhidhamma. 











10) Giới hạn cao nhốt của mỗi phạm trú 


i. Từ có vẻ đẹp là tối thượng: Vì đối với người an trú tâm từ, chúng sinh không có vẻ gớm 
ghiếc. Khi vị ấy chú ý tác ý những màu sắc thuần tịnh không gớm ghiếc, tâm vị ấy đi vào 
chúng không khó khăn. Bởi vậy, từ là căn để cho sự giải thoát nhờ tịnh tướng. 

ii. Bi có Không vô biên xứ là tối thượng: Một người trú tâm bi đã rõ biết hoàn toàn sự 
nguy hiểm trong sắc pháp, nên khi bỏ biến xứ mà vị ấy đang quán, và chỉ tác ý "khoảng 
không" còn lại, thì khi ấy tâm vị ấy đi vào khoảng không đó không khó khăn. Bởi thế, bi 
là điểm tựa căn bản cho không vô biên xứ. 

iii. Hỷ có Thức vô biên xứ là tối thượng: Khi hành giả trú hỷ, tâm vị ấy trở nên quen thuộc 
với sự quán tâm dưới hình thức sự vui mừng. Rồi khi vị ấy vượt qua lĩnh vực không vô 
biên xứ mà vị ấy đã đạt đến, và tác ý đến thức có đối tượng của nó là tướng hư không, 
thì tâm hành giả đi vào thức ấy không có khó khăn. Bởi thế hỷ là điểm tựa căn bản cho 
thức vô biên xứ. 

iv. Xả có Vô sử hữu xứ là tối thượng: Khi trú xả, tâm hành giả trở nên thiện xảo trong sự 
quán tưởng cái gì trong ý nghĩa tối hậu vốn phi hữu. Bây giờ, tâm hành giả đã quen với 
sự chuyển hướng từ sự quán những gì hiện hữu theo nghĩa tối hậu và trở nên thiện xảo 
trong việc quán tưởng những gì phi hữu theo nghĩa tối hậu (chúng sinh chỉ là cái danh - 
khái niệm), và bởi thế khi hành giả vượt qua Thức vô biên xứ đã đạt, và trú tâm trên sự 
vắng mặt của Thức, vốn phi hữu về tự tính, vốn là thực tại theo nghĩa tối hậu, thì tâm 
hành giả đi vào trong cái không, cái phi hữu ấy, không khó khăn. Bởi thế xả là điểm tựa 
căn để cho Vô sở hữu xứ. 







11) Viên mân 4 Phạm trú với 10 ba-la-mật 

Khi hành giả hiểu hiệu quả đặc biệt của mỗi phạm trú tuần tự là "có vẻ đẹp là tối cao..." hành giả 
còn nên hiểu cách chúng đưa những thiện pháp đến ba-la-mật như thế nào, khởi đầu là bố thí. Vì 
tâm các vị Bồ-tát giữ quân bình bằng cách đặt an lạc của chúng sinh lên hàng đầu, bằng sự ghét 
thấy chúng sinh đau khổ, bằng sự mong muốn thành công của chúng sinh đạt được lâu bền, và 
bằng sự vô tư bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. 

1. Những Bồ-tát bố thí cho tất cả chúng sinh tạng phẩm, tức nguồn ơn lạc, không phân biệt. 

2. Để tránh làm hại chúng sinh, Bồ-tát thọ trì cốm giới. 

3. Bồ-tát thực hành hạnh từ bỏ vì mục đích viên mân giới. 

4. Bồ-tát thanh lọc tuệ vì mục đích thây rõ không mơ hồ, cái gì là tốt vờ xấu đối với chúng sinh. 

5. Bồ-tát luôn luôn khơi dạy tinh tôn vì ơn lạc vờ hạnh phúc cho chúng sinh. 

6. Khi đõ được sự vững vàng ơnh dũng nhờ tốn lực tối cơo, Bồ-tát trờ nên kham nhẫn đối với 
nhiều lỗi lồm củơ chúng sinh. 

7. Bồ-tát không lừa dối chúng sinh như hứơ: "Ta sẽ cho ngươi cái này. Ta sẽ làm cái này cho 
ngươi." 

8. Bồ-tát có quyết tâm không lay chuyển đối với hạnh phúc và ơn lạc của chúng sinh. 

9. Do tâm từ kiên cố, B'ô-tát đạt chúng sinh lên trước bản thân minh. 

10. Do xả, Bồ-tát không mong cầu quả báo. 

Sau khi viên mãn mười ba-la-mật như vậy, các phạm trú này lại còn kiện toàn tất cả thiện pháp 
như Mười Lực, Bốn Vô úy, Sáu loại trí không chung với Thanh văn đệ tử (Ps.i, 121f), và Mười tám 
pháp của đấng Giác ngộ. Đây là nói các phạm trú làm viên mãn các thiện pháp, khởi từ bố thí. 










